TRÂẢN BẢO KIM THƯ 





Thơ 


(hãt ngôn bát cú 


Tranducpho 
2018 


Ngọn Có Mơ Tình 

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư 

Bìa: Thiên Kim 

Trình bày: Nguyên bảo 
Tranducpho xuất bản 2018 
Copyright@2016 by Tranducpho 


Ngọn cỏ mơ tình 


Hạnh Ngộ 


XUÂN về gửi nắng đến ngàn phương 
MÃN sắc muôn hoa trắng đỏ hường 
CÀN chấn non đoài xanh vẻ ngọc 

KHÔN kiền bẻ tốn ngọt làn hương 

PHÚC duyên ân ái tình sau trước 

MÃN nguyện thề bồi thuở gió sương 
ĐƯỜNG mơ đã thấy chân trời mới 

VÊN BÌNH THỊ PHÚ GỌI TÌNH THƯƠNG! 


May 24, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Đêm Xuân 


Duyên mình một thuở gió hòa mây 
Quả ngọt vườn xuân ứa mật đầy 
Gửi trọn chân tình luôn dạo đó 

Ôm vòng hạnh phúc kể từ đây 
Không còn sợ hãi sông hồ rộng 

Đã hết sầu tư bóng nguyệt gầy 

Mỹ tửu thơm nồng hoa chúc dạ 
Môi kề chén ngọc cả hồn ngây ! 


22/02/2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Xa Nhau 


Gió chẳng reo cười lá cũng im 

Vành khuyên lẻ bạn biết đâu tìm 

Xa người ngóng đợi mòn con mắt 
Nhớ cảnh mong về mỏi cánh chim 
Đóa hạnh Vườn Trăng vừa chớm nở 
Thuyền vui Biển Mặn đã toan chìm 
Mùa đông tuyết đổ bên trời vắng 
Có kẻ vong tình lạnh buốt tim. 


October 20, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Yêu Xa 


Cái thuở xa xôi đã hẹn thề 

Cho dù đất khách với trời quê 
Mơ chiều lặng lẽ đôi vai tựa 
Mộng sáng bình yên cặp má kề 
Dẫu có ngàn năm không nỡ chán 
Nên hoài vạn kiếp chẳng đành chê 
Chỉ e gió lạc mưa lầm nẻo 

Thích lạ tìm vui bỏ mất lề! 


September 1, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Vũ Khúc Thần Tiên 


Vũ khúc thần tiên thiếp tặng chàng 
Y thường phảng phất nét đài trang 
Làn da trắng mịn dồi hương phấn 
Mái tóc huyền nhung giắt lược vàng 
Dáng liễu nhu mì oanh uốn lượn 
Nhành hoa rực rỡ bướm mơ màng 
Đêm Xuân dào dạt tình ân ái 

Ảo ảnh hồn xưa mộng ngỡ ngàng. 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Với Em 


Lâu quá không về để nhớ thương 
Đêm đông lạnh lẽo nhạt môi hường 
Bên song người ấy hoài mơ mộng 
Góc bể tình nào mãi vấn vương 
Trăng khuyết trăng tròn, chim lẻ bạn 
Hoa tàn hoa nở, gió đùa hương 

Mùa xuân sẽ đến theo bầy én 

Nhạc khúc đoàn viên rộn nẻo đường! 


30-12-2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Vọng Phu 


Con thuyền vẫn đậu ở bên sông 

Từ lúc mầm xanh đến cải ngồng 

Mà kẻ ra đi nào trở lại 

Để người chờ đón vẫn hoài trông 
Ngày nay nhớ bạn phai môi thắm 
Thuở đó thương di ngát rượu nồng 
Xa cách muôn trùng tình vẫn đậm 
Châu về Hợp Phố vợi buồn không 


Valentine 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Yêu Người Trên Mạng 


Lắm lúc nghĩ mình quá đỗi hâm 
Người xa diệu vợi vẫn yêu thầm 
Duyên tình chưa hẹn cùng non nước 
Hình bóng khắc vào tận cốt tâm 
Ước muốn thơ ca làm nguyệt lão 
Hoài mong ngọc thỏ đợi trăng rằm 
Nhiều đêm thức trắng chờ trời sáng 
Đón đọc đôi dòng nhắn hỏi thăm! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Chờ Nhau 


Phiêu bạt bao năm ở cuối trời 

Nhớ người tri kỷ dạ đầy vơi 

Dáng gầy vất vả in trong mắt 

Vị ngọt đậm đà đọng nét môi 

Xa mặt mà tình luôn gắn bó 

Cách lòng nhưng nghĩa chẳng hề lơi 
Thủy chung như nhất lời son sắt 
Đâu ngại sông kia chỗ lỡ bồi! 


27/11/2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Vẹn Thê 


Chàng thiếp đồng tâm xuống một thuyền 
Đôi lòng xướng họa giống vành khuyên 
Ba sinh hương lửa âu là số 

Bảy kiếp ân tình ấy cũng duyên 

Cho dẫu Năm châu mong ước cạn 

Vẫn còn Bốn biển nhớ thương truyền 
Trăm năm tóc bạc, tim hồng mãi 

Bỏ chín làm mười, phận gái chuyên 


Decembber 26, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
10 


Chờ Người 


Đợi chờ năm tháng má đào phai 

Tóc rối vò tơ lược chẳng cài 

Thức trắng canh khuya sầu khóe mắt 
Dầm sương buổi sớm lạnh bờ vai 
Người đi có nhớ lời non nước? 

Kẻ ở còn xây mộng dưới đài! 

Lạnh lẽo cô phòng thương viễn xứ 
Tao phùng ước hẹn một ngày mái. 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
T1 


Về 


Cánh nhạn chân mây sẽ trở về 

Vì lòng thương nhớ mành trời quê 
Bên dòng sông cũ thuyền đang đợi 
Dưới bóng trăng xưa liễu đã thề 
Món nợ phong trần đành trút bỏ 
Con đường thiên lý hết đam mê! 
Niềm vui gặp gỡ nồng như rượu 
Hoa bướm vườn xuân mãi cận kề 


11. 04. 201 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
12 


Vầng Trăng Khuyết 


Bởi khuyết trăng non nhạt sắc hồng 
Hỏi đêm thu lạnh có buồn không? 

Trời khuya thương kẻ đang chờ đợi 
Sương sớm nhớ người vẫn ngóng trông 
Đã muốn cỡi mây thăm Nguyệt Thố 
Lại e trở gió gặp Thiên Bồng 

Thôi đành gửi chút tình xa vắng 

Chớ vội đem vàng đổ xuống sông 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


13 


Vắng Em 


Chiều nghiêng chút nắng lọt qua rèm 
Lặng lẽ phòng côi thiếu bóng em 
Thoang thoảng mùi hoa gây nỗi nhớ 
Đong đưa khói thuốc gợi cơn thèm 
Tơ chùng đàn gảy sai cung điệu 
Rượu đắng ai mời suốt cả đêm? 

Cuối mặt mơ màng ân ái cũ 

Lời yêu còn giữ ở trong tim. 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


14 


Chờ 


Tình ai giữ dạ khắc ghi lòng 

Tháng rộng năm dài khó đếm đong 
Hẹn biển thề non chàng vẫn nhớ 

Ươm mầm kết nụ thiếp hoài mong 
Đường mây nẻo gió duyên kỳ ngộ 

Bến mộng thuyền mơ phận khéo tròng 
Đã quyết chờ nhau ngàn vạn thuở 

Thì không ấm lạnh cũng phu tòng! 


06-12-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


15 


Vạn Lý Tình 1 


Thương nhớ mênh mang ngập cối lòng 
Phương trời viễn khách hẹn chờ mong 
Thề kia ước nọ vừa giao kết 

Lệ nhỏ sầu tuôn sớm vội tròng 

Lỡ mối uyên ương nơi gác Phụng 

Xa tình oanh yến chỗ đầm Long 

Chàng đây thiếp đó muôn ngàn dặm 
Đểnhớ thương nhau ngập cối lòng 


October 22, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
16 


Vạn Lý Tình 2 


Tình còn cách trở bởi sơn khê 

Hứa hẹn cùng ai vẫn chửa về 

Một khoảng trời xa hoài thắm thiết 
Hai bờ biển rộng cứ đam mê 

Quê nhà gió thổi sầu ngang trái 
Viễn xứ mưa tuôn khổ dãi dề 

Đợi sớm mai hồng xuân vạn hạnh 
Thương cài tóc biếc cánh hoa lê! 


November 235, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


17 


Vạn Lý Tình 3 


Vạn lý tình sầu hỏi có thương? 

Vườn Trăng nỡ để lạnh bông hường 
Xuân này vọng kẻ hoài xa xứ 

Tết nọ tiễn người biệt cố hương 

Vẫn ước cầu mây chung một nẻo 

Và mong lối gió chẳng đôi đường 
Đêm ngày khắc khoải trong niềm nhớ 
Cách mặt nhưng lòng mãi vấn vương 


January 25, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


18 


Vạn Lý Chung Tình 


Ấn tình một thuở ví bằng non 

Vững bước đá kia cũng phải mòn 
Lãng tử trời mơ gan dạ sắt 

Thuyên quyên gối mộng tấm lòng son 
Trái ngang chẳng khiến tin yêu mất 
Ấm lạnh càng mong nguyện ước còn 
Dẫu có ngàn trùng xa trắc trở 

Nước đi cuối biển lại về non 


December 3%, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


19 


Ước 


Ước cùng bạn hữu ngắm sao đêm 
Ước mảnh trăng non rụng trước thềm 
Ưóc cả muôn đời chân nọ cứng 

Ước cho vạn kỷ đá kia mềm 

Ước cầu Ô thước trùng xây mãi 

Ước ngọc Lam kiều rạng tỏ thêm 

Ước chẳng bao giờ mây bỏ núi 

Ước tình hồ hải sóng cuồng êm! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
20 


Chén Quỳnh Vẫn Đợi 
Từ độ chàng ãi chửa trở về 


Mây chiều gió sớm lặng ngàn khê 
Đồng hoang nẻo vắng hoài xa lánh 
Mật ngọt hoa thơm chẳng muốn kề 
Giữ chặt trong lòng bao nỗi nhớ 
Chôn vùi giữa mộng những đam mê 
Chén quỳnh rót đợi người tri Kỷ 

Từ độ chàng đi chứa trở về! 


October 23, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
21 


Từ Tạ Người Đi 


Dút áo ra đi dạ chẳng đành 

Thời giờ ngựa chạy chóng qua nhanh 
Sụt sùi ngấn lệ hoen mi chị 

Bịn rịn tơ lòng rối bước anh 

Tình nghĩa vẫn còn nguyên sắc thắm 
Tỉnh thần đâu dễ nát băng thanh 

Tạ từ buổi ấy đời đôi ngả 

Nhớ mãi cho dù tóc hết xanh. 


24-03-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
22 


Trường Tương Tư 


Ngọc nữ Kim đồng thuở ấu thơ 
Tình xưa xin nguyện mãi tin chờ 
Sông Tương buổi ấy tàn phai mộng 
Lá Thắm ngày mai đẹp ước mơ 
Nước chảy ngàn năm còn nhớ núi 
Thuyền trôi vạn dặm vẫn yêu bờ 
Tương tư hình bóng đầu xanh bạc 
Đã gặp sao đành mắt ngó ngơ! 


15-12-2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


23 


Tri Âm 


Trúc mã thanh mai chuyện sắt cầm 
Trăm năm hảo hợp bởi đồng tâm 
Thương yêu lòng gửi vầng mây nổi 
Nhung nhớ đàn buông nốt nhạc trầm 
Biển cạn non mòn thề nguyện ước 
Tình chàng ý thiếp xướng hòa ngâm 
Trần ai tri kỷ nào ai đó 

Độc ẩm tàn canh một bóng thầm 


November 29, 2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


24 


Tỏ Tình 


Anh ở phương này mãi nhớ nhung 
Người em chốn nọ hiểu cho cùng? 
Những lời vàng đá chưa ghi tạc 
Mà chữ ân tình vội khắc chung 

Chỉ thắm trao tay ngày gặp gỡ 
Đầu xanh kết tóc buổi tương phùng 
Trăm năm ước hẹn lời mây nước 
Nối sợi tơ lòng dệt gấm nhung. 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


25 


Tình Xưa 


Ngày mơ tối mộng ảnh hình treo 
Dẫu biết tình xưa đã bọt bèo 

Vẫn tưởng môi kia mềm dịu ngọt 
Còn thương mắt nọ sáng trong veo 
Cuộc đời trắc trở như tuồng kịch 
Số phận long đong tựa vở chèo 

Kẻ ngược người xuôi lòng nhớ mãi 
Con đò bến cũ có về neo ? 


September 27, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


26 


Chia Tay 


Biệt ly ngấn lệ cứ tuôn tràn 

Người ở kẻ về lỡ phượng loan 
Nắng ngả chiều hôm đùn sắc tím 
Trăng lên đêm tối ửng mây vàng 
Đôi tay nắm chặt niềm thương nhớ 
Ánh mắt cố nhìn tủi hận mang 
Muôn dặm trường đình hoa lá héo 
Biệt ly ngấn lệ cứ tuôn tràn 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


27 


Tình Thắm Duyên Xa 


Đợi ở quê nhà ngóng viễn phương 
Dù xa vạn lý vẫn chung đường 

Lời yêu quả ngọt gây niềm nhớ 

Lửa ái men nồng gợi nỗi thươmg 
Ước tới ngày sau tình mãi đẹp 

Cầu cho lối cũ mộng luôn hường 
Duyên mình thắm đỏ mùa xuân mới 
Hạnh phúc vui vầy tỏa ngát hương 


August 18, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


28 


Tình Say 


Yêu người cũng ví tựa chiêm bao 

Nỗi nhớ niềm thương cứ dạt dào 

Gối chiếc phòng đơn chờ thiếp lại 
Môi kề má chạm đợi chàng trao 

Đêm dài gió lạnh thêm hờn tủi 

Lửa đượm hương nồng lại khát khao 
Dẫu biết tình kia sương khói mỏng 
Mà ân ái nọ vẫn dâng trào. 


September 17, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


29 


Tình Non 


Chốn cũ hằng mơ giấc mộng tròn 
Phương trời nguyện giữ trái tình non 
Vần thơ hẹn biển chưa hề mất 

Chén rượu thề trăng chắc sẽ còn 

Dẫu chẳng luôn kề khi tóc bạc 

Âu là cứ tựa thuở lòng son 

Ngàn năm khắc mãi lời châu ngọc 
Vững chí bền tâm đá cũng mòn. 


70.217) 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


30 


Tình Nơi Đất Lạ 


Bình minh khế động mối tơ mành 
Thiếu nữ ru hồn lối mộng xanh 
Muốn hỏi trời cao xem thế ngoại 
Chờ nghe biển rộng nhắc duyên lành 
Nơi này chén rượu nồng mong đợi 
Chỗ nọ màu hoa thắm để dành 

Đất lạ nhưng tình lưu luyến mãi 
Say lòng cảnh vật vẽ nên tranh. 


October 10, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


31 


Tình Mơ 


Đã trót trao người một chữ yêu 
Đường mơ trắc trở nắng mưa nhiều 
Dỗi hờn mắt biếc buồn duyên nợ 
Hờ hững môi hồng lệch khúc tiêu 
Tựa của trông người khi hạ sớm 
Nhìn gương nhớ ảnh lúc thu chiều 
Dặm ngàn vó ngựa còn rong ruổi 
Mòn mỏi quê nhà chiếc bóng phiêu! 


May 05, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


32 


Chẳng Hề Xa 


Phương này chốn nọ chẳng hề xa 
Dệt mối lương duyên mãi đến già 
Buổi ấy giao tình bông bách hợp 
Bây giờ cộng hưởng khúc cầm ca 
Thê non hẹn biển còn trơ đó 
Tiếng trúc lời tơ vẫn vậy mà 

Ai bảo núi sông làm cách biệt? 
Khi người sống giữa trái tim ta ! 


May 06, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


33 


Tình Là Keo Sơn 


Mình vẫn nồng say thuở hẹn hò 

Mặc người nhiễu sự chẳng sầu lo 
Đường yêu chớ đợi cầu may rủi 

Lối mộng xin đừng hỏi lý do 

Muốn giữ tình chung cần khẳng khít 
Mong tròn nghĩa cả bót so đo 

Đã cùng ấm lạnh bao ngày tháng 
Nào phải quá giang mới gọi đò! 


Sseptember 09. 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


ST 


Tình Khúc 


Tri kỷ vì ai lựa khúc cầm 

Nỗi niềm lắng đọng ở trong tâm 
Hành vân diễm phúc tràn cung bổng 
Lưu thủy sầu tư ngập nốt trầm 

Cảnh vắng đàn khêu hoài tưởng vọng 
Trời khuya sáo gợi mãi thương thầm 
Tiếng lòng rung động như hơi thở 
Mơ hồ giấc mộng tuổi cài trâm. 


June 28, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


32 


Tình Không Trọn Vẹn 


Xướng họa thơ Đường đã mấy đông 
Thương yêu giữ chặt ở tim hồng 

Thuyên hoa gặp gỡ sầu ngăn núi 

Tổ ấm sum vầy hận cách sông 

Dẫu chẳng ngàn năm chung bóng nguyệt 
Chỉ xin trọn kiếp vẫn tâm đồng 

Đừng quên một thuở đời chưa vẹn 

Góc biển chân trời có kẻ trông! 


November 26, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


36 


Tình Già 


Hạnh phúc trồng vun những tháng ngày 
Trao tình cái thuở rất thơ ngây 

Từ em mắc cở nghiêng vành nón 

Anh đã nghe lòng chếnh choáng say 

Gắn bó một đời hình với bóng 

Cận kề vạn kiếp gió và mây 

Thời gian kỷ niệm them chồng chất 


Tuổi có già nua mộng vẫn đầy ! 


February 01,2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


27 


Tỉnh 


Chửa biết về đâu phận má hồng 

Ôm cây chờ thỏ những đêm đông 
Hoa thề bướm hẹn sao mong đợi 

Kẻ lạ người dưng lại ngóng trông? 
Rủi nợ may duyên nào đoán được 
Tình thâm nghĩa trọng há cân đong 
Thôi đành phận mỏng, đời đơn chiếc 
Vằng vặc trăng soi giữa cối lòng. 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


36 


Chân Tình 


Biệt xứ thương hoài một cảnh quê 
Trời Nam đất Bắc mãi mong về 

Thăm nàng thiếu nữ miền sơn cước 
Ngắm động non thần chốn thủy khê 
Dẫu trước riêng đường người mỗi ngã 
Mà nay chung lối mộng đôi bề 

Vầng trăng sáng tỏ còn minh chứng 
Những tấm chân tình giữa cõi mê! 


August 3, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


29 


Tiếng Sét Ái Tình 


Ngắm ảnh xem hình tưởng để chơi 
Ngờ đâu tiếng sét nổ lưng trời 
Niềm vui rộn rã từng câu hát 

Hạnh phúc xôn xao mỗi nét cười 
Giữ trọn trong lòng nhân ảnh đẹp 
Ôm hoài giữa mộng đóa hoa tươi 
Đâu cần đốt đuốc tìm tri kỷ 

Cách mặt nhưng tình chẳng thẻ vơi! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


40 


Tiễn Em Theo Chồng 


sông dài lẳảng đãng lục bình trôi 

Cá quẫy chân bèo động nước sôi 
Một bóng người đi hồn trĩu nặng 
Mấy bàn tay vẫy lệ tràn rơi 

Em về nẻo ấy tình tươi thắm 

Anh ở bên này mộng nhạt phôi 
Chiếc bách theo dòng mơ gió thuận 
Bên đường xác pháo nhuộm nơi nơi 


August 1, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


41 


Thiên Duyên 


Phúc phận trời ban thỏa ước nguyền 
Nên chàng mã tủ* sánh thuyền quyên 
Đường yêu sá kể dài hay ngắn 
Hương lửa chờ xem nợ với duyên 

Há ngại người đời chê lệch đũa 

Vì mê bến bãi thích neo thuyền 

Cổ kim mấy kẻ sỉ tình thế 

Hai quả tim vàng hợp nhất nguyên. 


April 29, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


42 


Cạn Chung Tống Biệt 


Khoác áo phong sương tự buổi này 
Xóa mờ tâm sự nhớ thương đây! 

Ra đi mắt biếc đừng lưu luyến 

Rót cạn tình nồng chút đắm say 

Đã trót dãn thân vào gió bụi 

Đâu còn vọng tưởng chuyện thơ ngây 
Châu về hợp phố đường xa lắc 

Tống biệt người ơi cạn chén đầy! 


02-12-2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


43 


Tâm Tư 


Mỹ nữ chiều nay lặng ngắm trời 
Theo dòng tâm sự vẫn đầy vơi 
Tầng cao mây nõn vi vu gió 

Cõi thấp sóng xanh thỏ thẻ lời 
Những tưởng trùng lai từ vạn kiếp 
Nào tin cách biệt đến muôn đời 
Cho dù non nước bao la rộng 

Sợi chỉ kim luồn dã khó lơi! 


May 22, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


44 


Tái Ngộ 


Bạn cũ miền xa lại trở về 

Thương người vẫn đợi chốn bờ đê 
Phút giây tái ngộ hoài ghi nhớ 
Ngày tháng đoàn viên thỏa cận kề 
Xót dạ bao lần như cảnh mộng 
Say hồn mấy thuở tựa bùa mê 
Vườn Trăng bữa ấy hoa xuân nở 
Mãi hẹn cùng nhau giữ ước thê! 


November 14, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


45 


Sợi Nhớ Sợi Thương 


Tơ lòng dẫu đứt nghĩa hoài vương 
Cái thuở đầu xanh hẹn má hường 
Để buổi xa nhau dài sợi nhớ 

Cho ngày gặp mặt rối nùi thương 
Chim lồng cá chậu duyên lầm nẻo 
Biển lớn trời cao nợ lạc đường 
Cũng bởi xưa kia từng gắn bó 

Bây giờ đòi đoạn một mùi hương 


February 23, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


46 


Sầu Vương 


Kẻ Bắc người Nam nặng trĩu sầu 
Con thuyền số mệnh sẽ về dâu? 

Vui buồn nhắn nhủ thêm lần cuối 
Hạnh phúc đỉnh ninh tận buổi đầu 
Một chén chung tình chưa dễ cạn 
Đôi lòng luyến ái hãy còn sâu 

Đừng như bóng vỡ chiều mưa lũ 

Kết chặt duyên xưa thỏa nguyện cầu. 


September 23, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


47 


Sâu Mộng 


Từ em nặng nợ với duyên chàng 
Má phấn môi hồng thích điểm trang 
Gót ngọc ngại ngùng nơi đa sõi 

Đầu xanh bỡ ngỡ chốn mê đàng 

Trà mi tưởng đã dò tường tận! 
Nguyệt quế sao đành bỏ dở dang? 
Cũng biết tình kia nhiều trắc trở 
Còn mơ giấc mộng của kê vàng! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


48 


Sắt Son 


Duyên vẫn thắm hồng thuở biết nhau 
Bão giông chẳng dễ đổi thay màu 

Vì thương vạn kỷ tim không héo 

Bởi nhớ ngàn thu dạ khó nhàu 

Dấu mộng còn ïn từ kiếp trước 

Ngôn tình mãi vọng đến đời sau 

Cho dù mái tóc pha sương tuyết 
Duyên vẫn thắm hồng thuở biết nhau 


September 21, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


1” 


Cạn Chén Xuân Nồng 

Chén rượu tình xuân mãi ấm nồng 
Hoa đời hạnh phúc cũng tròn bông 
Trao cành lộc biếc ngày sum họp 
Khỏa cụm mây ngà thuở ngóng trông 
Giọng hát ngọt ngào môi nụ thắm 
Vần thơ cháy bỏng trái tim hồng 
Đêm này rót cạn niềm thương nhớ 
Chén rượu tình xuân mãi ấm nồng ! 


31-01-2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


50 


Phép Toán Tình Yêu 


Vô cực tìm chi giữa cõi đời 

Song song đường thẳng chuyện em, tôi 
Phương trình giải mãi không ra nhỉ? 
Gia tốc tăng hoài vẫn chậm thôi! 

Tìm hiểu lòng nhau nhiều góc độ 

Cộng trừ tình nghĩa chẳng bền ngôi 

Số chung khó kiếm trong đời thực 

Tọa độ phân chia kẻ đứng ngồi! 


14-02-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


51 


Niềm Tin 


Khuê phòng chớ đổ giọt mưa ngâu 
Cánh nhạn trời cao nối nhịp cầu 

Nếu đã thề nguyền sông biển cạn 

Xin đừng sợ hãi dạ người sâu 

Thuyền quyên vẫn đợi trao tình cuối 
Lãng tử nào quên bỏ mộng đầu 
Chẳng ngại đường yêu muôn vạn nẻo 
Lo gì bến đợi ở nơi đâu! 


May 29, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


52 


Nhớ Người 


Vọng tưởng người xưa dáng ngọc ngà 
Oanh vàng trỗi nhạc khúc tình ca 

Tâm hồn thục nữ còn trong trắng 

Sắc đẹp thuyền quyên đã mặn mà 

Sợ cánh chim bay hờn nắng tỏa 

Giận cơn gió cuốn tủi mây sà 

Thu về chốn cũ buồn hiu hắt 

Nỗi nhớ ngập lòng chẳng nói ra. 


August 11, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


23 


Nhớ Người 2 


Khách ở miền xuôi nhớ cảnh Mường 
Dẫu rằng xa lắm vẫn hoài thương 

Nhìn mây ngỡ tóc người yêu bạc 

Ngắm nguyệt hình dung bạn má hường 
Quân tử đau lòng quên đọc sách 
Thuyền quyên tủi phận biếng soi gương 
Chờ tin én nhạn từng giây phút 

Mà bóng chim xanh biệt nẻo đường! 


November 8, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


si 


Cảm Hoài 


Duyên phận đẩy đưa cũng tại trời 
Quá đầy thì sẽ đến kỳ vơi 

Vườn trăng quạnh quế thơ im tiếng 
Gác sách xàng xê nhạc vẳng lời 

Thuở ấy mù xa còn gắn bó 

Bây giờ kế cận đã buông lơi 

Lòng ta giấu những trùng dương sóng 
Vỗ mãi ngàn thu một biển đời! 


July 13, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


22 


Nhóún Hỏi Tri Âm 


Lòng vẫn thường mơ chuyện đá vàng 
Bao giờ thục nữ gửi tình sang 

Trời quê ấm lạnh không tường tỏ 

Đất lạ buồn vui mãi ẩn tàng 

Đểmối duyên hờ ai tưởng đã... 

Cho đời mộng huyễn khách lầm đang... 
Ngày sau nếu chẳng còn gặp gỡ 

Hỏi khế người thơ có nhớ chàng? 


November 2, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


56 


Nhận 


Nhận lá thư tình một buổi mai 

Nhận quà em gửi: cánh Đào Phai 

Nhận vơ nhận vẩn câu thề ước 

Nhận xót nhận xa tiếng thở dài 

Nhận kết lương duyên trên cõi thế 
Nhận mang chướng nghiệp dưới âm đài 
Nhận đồng cam khổ như phu phụ 

Nhận vững lòng tin sắt đá mài! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


S7 


Tình Có Như Không 


Tình nào ai có cũng như không 
Đểúa màu hoa đắng cải ngồng? 
Thuở đó đam mê cao ngất núi 

Bây giờ ân ái cạn trơ sông 

Cho dù mây gió còn lưu luyến 

Cũng chẳng sớm trưa được sổ lồng 
Chốn ấy nơi này xa cách biệt 

Bao ngày mưa nắng vẫn chờ trông 


Sseptember 14, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


58 


Nguyện Ước 


Trót đã thầm yêu một đóa hồng 

Nôn người mãi ngóng với hoài trông 
Như chàng lãng tử mê hồ hải 

Tựa khách anh hùng nhớ núi sông 
Vẫn biết tình kia là mộng tưởng 

Còn vin nghĩa nọ để đèo bồng 

Ngày mai hảo hợp duyên Tần Tấn 
Ước nguyện lòng ta vững sắt đồng! 


August 27, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


S, 


Ngóng 


Xa mặt, lòng ghi nhớ lấy lời 

Tin yêu tạc dạ chẳng hề vơi 

Trên đường thiên lý ai đơn chiếc 

Dưới gốc mai già lá úa rơi! 

Cảnh cũ đợi chờ mưa gió buốt 

Miền xa vui thú bóng trăng ngời 

Ngóng về đất Bắc xa hun hút 

Thương cánh buồm dong muôn dặm khơi! 


December 11, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


60 


Ngày Xưa 


Ngày xưa mận ở cạnh bên đào 
Cay đắng buồn vui lẫn ngọt ngào 
Cũng biết hoa xuân luôn vẹn thắm 
Cho dù nắng hạ lỡ hanh hao 
Người đi mãi nhớ dư hương đó 
Kẻ ở còn lưu ảo ảnh nào? 

Một thuở gió trăng ru lỗi mộng 
Ngàn năm cành lá vẫn lao xao! 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


61 


Ngày Xưa 2 


Ngày nào tuổi ngọc hãy còn xanh 
Như đóa hoa xuân nở thắm cành 
Áo lụa vờn bay trong gió mát 

Tóc huyền nhẹ xõa dưới trời hanh 
Tan trường ríu rít em về vội 
Khuất nẻo thẫn thờ gã rẽ nhanh 
Túi nặng thơ tình không dám gửi 
Mấy mùa đã lỡ chuyện em anh! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


62 


Ngàn Năm Vẫn Hẹn 


Hẹn ước nhau rồi chẳng dịch di 
Ngàn năm khắc dạ nhớ thương vì 
Trao niềm hạnh phúc khi kề cận 
Nén nỗi đau buồn lúc biệt ly 

Giấc mộng ngày xưa nào nỡ bỏ 
Hồn thơ tuổi dại vẫn khôn ghì 
Cho dù biển cạn non mòn. lở 

Sẽ lại tương phùng lệ đẫm mi 


Mar 27, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


63 


Mặn Nồng 


Xa người lạnh lễo cả trời đêm 

Để lá mùa thu rụng trước thềm 
Nhớ thuở tao phùng trăng sang tỏ 
Mơ ngày tái ngộ gió sầu êm 

Đường xa chẳng ngại vì chân cứng 
Dốc ngược nào lo bởi đá mềm 

Khúc nhạc giao hòa lòng vẫn tưởng 
Nên tình nồng thắm mặn mà thêm 


September 12, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


64 


Mặn Nồng 2 


Vườn Trăng- đã hẹn ước nơi này 
Chẳng uống Bồ đào cũng ngấm say 
Viễn khách mong chờ mưa gió tạnh 
Hồng nhan tô điểm sắc hương bày 
Thương yêu sá kể gì muôn dặm 
Hạnh phúc nào so chỉ một ngày 
Quả ngọt ân tình đem hiến tặng 
Người về tay lại nắm bàn tay! 


May 08, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


65 


Bước Sóng 


Chung niềm ước mộng sóng giao thoa 
Khẽ xuống vừa lên nhịp giữ hòa 

Cuối mắt đầu mày như đuốc lửa 

Môi hồng má ửng tựa đài hoa 

Dạt dào bể ái tình nồng ấm 

Rạo rực trời yêu nghĩa khó nhòa 

Mở động Đào Nguyên đêm nguyệt bạch 
Chìm vào hạnh phúc sóng giao thoal 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


66 


Luyến Lưu 


Gặp gỡ đôi lần đã thấy ưng 

Đầu môi sáo rỗng vẫn chưa từng 

Khi gần gối mộng chờ viên mãn 

Lúc vắng tình thư gửi báo chừng 
Ngày đó hãi hùng vì khách lạ 

Bây giờ thân thích với người dưng 
Bồi hồi nhớ thuở xa xưa ấy 

Thương mối duyên tơ đứt đoạn dừng 


July 16, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


67 


Lận Đận 


Từ thuở quen nhau gửi tiếng chào 
Hai mùa mưa nắng cũng lao äao 
Đôi bờ mãi đợi nên cay đắng 

Một cảnh còn trông để nghẹn ngào 
Giấc mộng uyên ương đành lỡ dở 
Mối tình hồ điệp vẫn nao nao 

Thêm mùa phượng đỏ tàn phai nữa 
Quê cũ mặn nồng nhớ xiết bao! 


May 17, 1017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


68 


Lam Kiều 


Người đẹp chờ ai mãi cuối đầu 

Biết chăng chỗ ấy cạn hay sâu? 

Chày Kinh gá nghĩa người trung ý 
Cối Ngọc chờ duyên kẻ hữu cầu? 
Một chuyến đò đưa nên diễm phúc 
Bao lần ước nguyện mới hoàn châu 
Mình nay cũng muốn làm hàn sĩ 
Được gặp kiều tiên hưởng phép màu 


April 10, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


69 


Kiếp Nào Có Yêu Nhau 


Một khối tình con lắm bẽ bàng 

Như ngày giá lạnh chuyển mùa sang 
Cành đào ngõ trước giờ phai thắm 
Lá trúc vườn sau đã úa vàng 

Lở dở câu thề thương kẻ đợi 

Tan tành ước hẹn tủi người mang 
Ngàn sau nếu có còn duyên nợ 

Đừng nỡ buông tay thiếp nhé chàng! 


24-11-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


70 


Khúc Phượng Cầu Hoàng 


Thế gian vạn vật kết thành đôi 

Trai gái yêu nhau vốn lẽ trời 

Núi cả đèo cao không cách biệt 
Năm dài tháng rộng chẳng pha phôi 
Yến oanh hoa bướm tình tiền kiếp 
Cầm sắt uyên ương nghĩa trọn đời 
Thương nhớ trao về người yểu điệu 
Lời thề nhật nguyệt sáng bừng soi 


2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Z1 


Bên Nhau 


Hẹn ước cùng em sẽ trở về 

Dẫu rằng bão tố khắp trời quê 
Năm dài tháng rộng thôi buồn nhớ 
Biển lớn trời cao thỏa nguyện thê 
Để mộng ngày xanh đừng vỡ lở 
Cho tình lá thắm chẳng sầu mê 
Thuyền quyên lãng tử vui tao ngộ 
Hạnh phúc nào hơn mãi cận kề 


October 24, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


/⁄2 


Thương Vợ 


Nghĩa vợ tình chồng chẳng dám lơi 
Vì duyên lận đận mãi trong đời 
Đầu hôm tối lửa đàn con « réo » 
Tảng sáng tắt đèn bác mẹ « ơi » 
Xót ruột gian nan khi trái gió 
Thương tâm vất vả lúc ươn trời 
Làm thân nhỉ nữ nhiều cay đăng 
Có hạnh phúc thì khổ cũng vơi! 


August 4, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


/3 


Hai Vì Sao Lạc 


Nếu lỡ mai này anh vắng em 

Tìm đâu kiêu hãnh nét môi mềm 
Tình nồng trót đã thành băng giá 
Mộng mị sao còn mãi ấm êm 

Kẻ nhớ võ vàng nơi đất khách 
Người trông mòn mỗi ở bên thềm 
Hai vì sao lạc trong trời rộng 
Khắc khoải canh tàn lạnh lẽo đêm! 


May 31, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


⁄4 


Gửi Người Dưng 


Người dưng khác họ nhớ thương thầm 
Cũng bởi môi cười chạm đến tâm 

Lúng liếng tiêu hồn đôi mắt liếc 

Ngọt ngào mát dạ tiếng thơ ngâm 
Ngàn năm mãi đợi tình vàng đá 

Một kiếp chờ trao nghĩa sắt cầm 

Muốn gửi mây trời bao ước nguyện 
Mà e bão tố ngại thăng trầm 


September 27, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


5 


Gửi Người Dưng 2 


Mây đùn tuyết đổ suốt mùa đông 
Lạnh lẽo phòng loan nhợt má hồng 
Ngọn lửa tình yêu còn cháy rực 

Bài thơ hạnh phúc vẫn say nồng 
Đừng quên thuở trước ai thề hẹn 
Hãy nhớ bây giờ kẻ ngóng trông 

Mỏi cánh chim bằng ta lẻ bạn 

Sầu vương ngấn lệ khách tang bồng ! 


14-12-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


76 


Giữ Tình 


Ngày nao gửi bóng tặng trao hình 
Mộng cũng như lòng trắng tuyết trinh 
Dẫu chẳng thề non cùng hẹn biển 

Mà luôn trọn nghĩa chứa quên tình 
Quê người ngán ngẩm đời ô trọc 

Đất khách đâu màng chuyện nhục vinh 
Được mất mai này chưa dễ biết 

Dọc ngang cho thỏa chí ngư kình! 


20-05-2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


⁄7 


Giao Thoa 


Vườn tình nhung nhớ ánh Trăng Đêm 
Hoa hạ Bâng Khuâng lả cánh mềm 
Nắng Lửa chòm cây sầu đỏ lá 

Mưa Xuân khóm có mộng xanh thềm 
Tiếng Đàn xưa đã không run nữa 
Đoản Khúc buồn sao lại tủi them? 
Mật Ngọt Trải Lòng mà Lệ Đắng 

Cái hôn Nắng Mới thật Êm Đềm! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


76 


Giấc Mộng Trăm Năm 


Ngàn sau cũng muốn được chung thuyền 
Chẳng nỡ xa rời một bóng uyên 

Dẫu có đôi đường phân nẻo mộng 

Đừng nên nửa đoạn gãy lời nguyên 

Cho đời diễm phúc thiên nhai nợ 

Giữ kiếp chung tình vạn lý duyên 

Bỏ thú giang hồ trong tứ hải 

Trăm năm ngồi kế mắt em huyền! 


August 8, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


79 


Gãy Nhịp Cầu uyên 


Đã biết vàng thau tự buổi đầu 

Sao trời nỡ đổ trận mưa ngâu 

Người nơi góc bể mang hờn tủi 

Kẻ chốn phòng loan ứa lệ sầu 

Chén rượu ân tình chưa dễ cạn 

Lời thề sỏi đá lỡ vùi sâu 

Con đường hạnh phúc chân vừa chạm 
Bão tố cuồng phong gãy nhịp cầu! 


October 13, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


60 


Đường Yêu 


Ước mãi trong đời một phép linh 
Đường yêu lối mộng thỏa duyên tình 
Tim vàng giữ trọn lòng son sắt 

Bút ngọc khuyên thành chữ đẹp xinh 
Chớ nguyện ngàn năm ghi nhớ ảnh 
Hãy yêu cái thuở tặng trao hình 
Dòng đời dẫu có nhiều thay đổi 
Hương lửa luôn nồng vẹn tiết trinh 


27-08-2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Ổ1 


Đôi Mắt Tình Nhân 


Mắt nhớ nhung ai mắt lệ trào? 
Mắt buồn hun hút những đêm thâu 
Mắt trong vời vợi thời con gái 

Mắt sáng long lanh ước mộng đầu 
Mắt liếc lòng yêu them đắm đuối 
Mắt cười tim đạp nhịp nôn nao 
Mắt đen thăm thẳm màu huyền bí 
Mắt biếc tình vương tự kiếp nào! 


Canada, November 2015 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


62 


Đổi Âm 


Chung tình cạn nghĩa chén quỳnh say 
Ước hẹn tâm giao tự buổi này 

Rượu quý tàn đêm men chửa hả 

Thơ thần trọn kiếp ý còn lay 

Sầu kia đã khó hòng che giấu 

Yêu nọ càng xui muốn tỏ bày 

Ngâm khúc hồ trường bên thục nữ 
Mơ màng cối mộng phách hồn bay ! 


August 17, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


83 


Bài Thơ Yêu 


Thơ tình họa xướng lệ sầu pha 

Trái ngọt mùa thương chửa chín mà 
Lắm bữa buồn thiu vì cách trở 
Nhiều hôm nhớ thẩn bởi mù xa 

Con đường hạnh phúc cài then ngõ 
Cánh cửa đoàn viên khóa mộng đà 
Kẻ chốn loan phòng người góc biển 
Bao giờ gặp gỡ để hòa ca? 


September 4, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


84 


Đò Chiều Bến Hạ 


Thuyền ai còn đậu chốn quê nghèo 
Có phải con đò bến Hạ neo? 

Tiễn khách ra đi giòng lệ nhỏ 

Đợi người trở lại gió mây reo 

Lục bình tím ngắt buồn phiêu dạt 
Hoa cải vàng hoe lặng dõi theo 
Sóng vỗ mien man chiều vắng lặng 
Bang khuâng cô lái lỏng tay chèo. 


March 05, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


ổ5 


Định Ninh 


Tháng lại ngày qua chẳng hững hờ 
Duyên mình chỉ thắm dệt vần thơ 
Em còn mỏi mắt vì trông đợi 

Anh đã chồn chân bởi ngóng chờ 
Ước nguyện mai này chung lối mộng 
Trao thề mốt nọ trọn đường mơ 
Tình ta nồng ấm không phai nhạt 
Dẫu đá mòn vơi nhật nguyệt mờ! 


2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


86 


Tình Xuân 


Hạ đến em còn nghĩ ngợi xuân 
Màu môi nở thắm mắt trong ngần 
Lòng như cánh bướm nơi đầu ngõ 
Má tựa hoa hồng ở cuối sân 

Gửi nhớ người xưa khi cách biệt 
Tìm thương chốn cũ lúc không gần 
Thời gian dẫu có nhiều thay đổi 
Tình của đôi mình mãi mãi xuân 


April25, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


ổ7 


Day Dứt 


Vẫn biết người em nhỏ ngóng chờ 
Đem hồn gửi gấm ở trong thơ 
Nhưng đời lãng tử đang đòi đoạn 
Để mộng thuyền quyên mãi mịt mờ 
Ấp ủ gang lòng câu nợ nước 

E dè tất dạ mối duyên tơ 

Cho dù cách biệt muôn ngàn nẻo 
Một tấm tình chung đã nguyện thờ! 


November 2, 2916 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


88 


Vắng Bạn 


Vắng bạn lấy ai rủ đánh cờ 

Không người xướng họa chủng làm thơ 
Ôm đàn ít bận dây chùng lỏng 

Ngắm ảnh nhiều phen sắc nhạt mờ 
Tưởng sẽ thành công thu khoảng cách 
Đâu đè thất bại uổng thời cơ 

Mây về chốn cũ cho ta nhắn 

Gió đợi ngày đêm đã mệt phờ! 


August 8, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


ö9 


Vắng Bạn 2 


Phương này đã lạnh mấy mùa ngâu 
Bão tố vùi chôn giấc mộng đầu 

Kỷ niệm ngày xưa còn khắc mãi! 
Tình thương thuở trước vẫn ghì sâu? 
Đau lòng trúc mã phai môi thắm 

Tiếc cuộc nợ duyên đẫm lệ sầu 

Quả đất dù tròn nhưng khập khiễng 
Ta bà vạn nẻo biết tìm đâu? 


December 10, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


90 


Đâu Bóng Người Xưa 


Lạc lống quay về cảnh mến thương 
Chòm rêu úa mục phủ quanh tường 
Nhành cam thuở nọ hoa còn trắng 

Gốc mận ngày nao trái đã hường 

Nhớ kẻ phương trời đâu nỡ hận 

Yêu người góc biển mới hoài vương 
Chim lồng cá chậu khôn đời đổi 

Chẳng bước cùng nhau mọi nẻo đường. 


December 2, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


91 


Đâu Bởi Gió May 


Bão tố đâu vì bởi gió may 

Đó mưa ướt cả áo phương này 
Trời cao vẫn vẹn nguyêm màu mắt 
Đất rộng còn ïn rõ vết giày 

Có lẽ tình thu chưa vững chắc 

Nên nhành hoa hạ mãi lung lay! 
Giao mùa lá đổ vàng nhưng nhớ 
Chẳng lạnh mà đàn sếu cũng bay! 


Sseptember 13, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


92 


Chuyện Chúng Mình 


Mộng tưởng ngày nao một dáng huyền 
Đời vui lảnh lót tiếng vành khuyên 
Hoa còn khép nụ hương chưa tỏa 

Gió đã rung cành cội chẳng yên 

Lối cũ ngơ chờ trăng lạc nẻo 

Người xưa ngẩn đợi ván nên thuyền 
Bao giờ áo lụa Khoe ngoài ngõ 

Rộn rã xuân lòng ta kết duyên! 


April 20, 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


35 


Chuyện Chúng Mình 2 


Kết chặt uyên ương chuyện chúng mình 
Ngại gì dâu bể phận điêu linh 

Một đời may rủi yêu là phúc 

Nửa gánh ái ân nghĩa với tình 

Ngọc nữ e dè duyên vẩn đục 

Anh tài ngán ngẩm kiếp hư vinh 

Gieo vần xướng họa câu thơ phú 

Kết chặt uyên ương chuyện chúng mình 


C90 01 201 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


Si 


Chuyện Chúng Mình 3 


Nhắc chuyện đôi mình một buổi mai 
Ngày mơ tối mộng Liễu Chương Đài 
Cành lê ấp nụ hương vừa tỏa 

Nhánh mận khoe màu sắc chửa phai 
Cũng muốn trao tình cho hạ Quế 
Mà e phụ nghĩa với xuân Nhài 

Thôi đành giữ dạ niềm thương nhớ 
Hẹn ước chỉ nhiều nặng tru vai! 


15-02-2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


95 


Vườn Trăng 


Mọt trời trăng hạ rất trinh nguyên 

Tỏa xuống vườn thơ những diệu huyền 
Mấy chậu Quỳnh hoa vừa mãn nụ 

Vài nhành Dương liễu sớm đưa duyên 
Làn sương lơi lá màu kỳ bí 

Mặt nước ngượng ngùng vẻ chính chuyên 
Gió khế hôn lên chùm lá nõn 

Đóa hồng vụt tỉnh giấc cô mien. 


June 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


96 


Vườn Hồng 


Vạn đóa hoa tươi đẹp mỹ miều 

Xanh vàng trắng đỏ sắc màu yêu 
Rừng hương mời gọi muôn khách đến 
Cảnh trí phô bày vạn kẻ xiêu 

Cứ tưởng Địa đàng nơi hạ giới 

Nào ngờ Thượng uyển cối tiêu diêu 
Thanh mai trúc mã dành hò hẹn 

Tài tử giai nhân dạo sớm chiều 


Mùa xuân 2016 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


97 


Lạc Lõng Hoàng Hôn 


Người còn vướng bận chuyện riêng tây 
Để đóa Phù dung đợi úa gầy 

Cánh vạc cô đơn sầu cõi đó 

Vầng trăng lạc lống thảm trời đây 
Chạnh lòng con nước trong hòa đục 
Xót dạ dòng châu cạn lại đầy 

Mùa đã vào thu sương giá lạnh 

Thuyên chờ bến mộng đứt tung dây! 


July 31, 2018 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


96 


Chung Trời Khác Nợ 


Đầu non cuối biển vẫn chung trời 
Sóng dữ xô thuyền lạc chốn khơi 
Mấy thuở đò ngang còn giữ hẹn 
Nhiều khi nước ngược đã sai lời 
Tình kia mãi đẹp dù dang dở 
Nghĩa nọ luôn bền chớ cạn vơi 
Khác nợ nên mình người một ngã 
Đầu non cuối biển vẫn chung trời 


August 1%, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 


mã, 


Chôn Vùi Kỷ Niệm 


Tình bỗng mòn vơi một sáng ngày 
Thu về buốt lạnh lá vàng bay 

Người xưa chẳng giữ lời thề ước 
Cảnh cũ thêm buồn chuyện đắng cay 
Nhớ kẻ yên lành nơi chốn đó 
Thương ta lận đận ở phương này 
Chôn vùi kỷ niệm vào quên lãng 
Giấu thuở mộng lòng quá đắm say 


Sseptember 17, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Ngọn cỏ mơ tình 
100 


Ai Xuôi Vạn Lý 


Thuở nọ chia tay chỗ dốc cầu 
Chàng äi thiếp ở biết tìm đâu? 
Đời trai đã hẹn cùng sông nước 
Phận gái đành cam đợi bến tầu 
Cũng tủi như người xưa hóa thạch 
E buồn tựa cá lúc vương câu 

Bao giờ gió chuyển mùa xuân đến 
Góc biển trời quê đẹp thắm mầu 


August 2, 2017 


Trần Bảo Kim Thư 


Cùng một tác giả: 








